L7 j Education 


FPT POI1.YTECH]NIC 


BÁO CÁO THỰC TẠP DOANH NGHIỆP 
Thời gian: Từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021 


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh Thư 

Lớp: PB14301 MSSV: Ps08779 

Điện thoại: 0947836347 Email: thunnmps08779(@fpt.edu.vn 

Vị trí thực tập: Nhân viên marketing 

Tên doanh nghiệp thực tập: Công ty TNHH Happy juice Viet Nam 

Địa chỉ: Block A1, chung cư Đức Khải, phường Phú Mĩ, quận 7, Thành phó Hồ Chí 
Minh 

Điện thoại: 0909976831 Email:tnbvan68§31(@gmail.com 

Người hướng dẫn: Tô Nguyễn Bạch Vân 

Điện thoại: 0909976831 Email: tnbvan6831(@gmail.com 


— NNẶG 


I. GIÓI THIỆU KHÁI QUÁT VẺ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 

- Tên công ty: Công Ty TNHH Happy Juice Việt Nam 

- Địa chỉ: Block A1, chung cư Đức Khải, phường Phú Mĩ, quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

- Người đại diện: Tô Nguyễn Bạch Vân 





- Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty TNHH Happy juice Việt Nam bắt đầu hình thành từ 21/3/2019 với trụ sở đặt 
tại địa chỉ Block A1, chung cư Đức Khải, phường Phú MI, quận 7, Thành phó Hồ Chí 
Minh. 

Khi mới thành lập đến nay, công ty có 2 thành viên điều hành là bà Tô Nguyễn Bạch 
Vân và bà Trần Thị Kim Ngân. Với số vốn điều lệ ban đầu là hai trăm triệu đồng. 

Đến năm 2020, công ty đã mở thêm chi nhánh thứ hai tại địa chỉ 6Bis Tân Mỹ, phường 
Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 


04.121-BM/ĐT/HDCV/FE xư 


- Chức năng và lĩnh vực hoạt động: 

Công ty TNHH Happy Juice Việt Nam là công ty kinh doanh doanh F&B (Food and 
Beverage Service), chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phâm nước ép trái cây và 
rau củ quả tươi nguyên chất 100%. 


- Tổ chức quản lí hành chính, nhân sự: 


Tông giám 
đôc 





Giám đôc 


———=——— 

















Phòng nhân Phòng Phòng kinh 
Sự marketing doanh 


- Chiến lược và phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai: 

Công ty TNHH Happy Juice với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản 
phâm nước ép chất lượng, an toàn, bổ dưỡng và hợp vệ sinh. 

Happy Juice xuất hiện trên thị trường với sứ mệnh mang đến sức khỏe và sự tươi trẻ 
bằng các loại trái cây và rau củ quả tươi từ tự nhiên. 

Luôn xây dựng đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, chuyên nghiệp, có trách nhiệm, tận tình 
tư vấn đề mang đến sản phẩm và các dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng. 

H. BÁO CÁO NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP 

2.1. Giới thiệu tóm tắt các hoạt động/công việc tại đơn vị thực tập 

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các chiến lược marketing cho công ty. 

- Xây dựng các cương trình khuyến mãi, thực hiên các chương trình khuyến mãi. 

- Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. 

- Tính doanh thu công ty, báo cáo doanh thu. 

- Quản lí, sáng tạo nội dung cho trang fanpage. 

2.2. Mô tả các công việc được phân công thực hiện hoặc được tham gia tại đơn vị 


- Đê xuât và thực hiện các chiên lược marketing cho công ty. 





04.121-BM/ĐT/HDCV/FE giấi 


- Viết nội dung cho trang fanpage, website. 


- Theo dõi và ghi chú mức độ tương tác của khách hàng về sản phâm và các chương 


trình khuyên mãi. 


- Tính doanh thu các tuần. 


- Báo cáo doanh thu, mức độ hoàn thành công việc. 


2.3. Báo cáo công tác hàng tuần (Theo biểu mẫu) 
































GIỜ THẾ THỨ BA | THỨ TƯ gai THỨ SÁU kênh 
HAI NĂM BẢY 
A. CÔNG TÁC TUẦN l1 ( Từ ngày 4/01 đến 9/01) 
Sáng / Tìm hiểu | Tìm hiểu |Tìm hiểu |Tìm hiểu |Tìm hiểu |Tìm hiểu 
Sh - 12h vềcông |về công | về công ty | về sản | về sản | về sản 
ty ty phẩm của |phẩm của | phẩm của 
công ty công ty công ty 
Chiều / Tìm hiểu | Tìm hiểu |Tìm hiểu |Tìm hiểu |Tìm hiểu |Tìm hiểu 
13h-17h | vềcông |về công | về công ty | về sản | về sản | về sản 
ty ty phẩm của |phẩm của | phẩm của 
công ty công ty công ty 





B. CÔNG TÁC TUẦN 2 ( Từ ngày 


11/01 đến 16/01) 





Chiêu / 
13h - 17h 





Học hỏi 
các kĩ 
năng và 
kinh 
nghiệm 

từ các 


nhân viên 
trong 


công ty 





Học hỏi 


các Kĩ 
năng và 
kinh 
nghiệm 


Z 


từ các 
nhân viên 
trong 


công ty 


Tìm hiểu 
về khách 
hàng cũ, 
xác định, 
ghi chú 
các khách 
hàng mới, 


khách 
hàng tiêm 
năng của 


công ty 








Tính tổng 
doanh thu 
của từng 
tháng 

trong một 
năm vừa 
qua, làm 
quen với 
cách tính 
doanh thu 
của công 


ty 





Tính tổng 


doanh thu 
của từng 
tháng trong 
một năm 
vừa qua, 
làm quen 
với cách 
tính doanh 
thu của 
công ty 





Tính tổng 
doanh thu 
của từng 
tháng 

trong một 
năm vừa 
qua, làm 
quen với 
cách tính 
doanh thu 
của công 


ty 








C. CÔNG TÁC TUẦN 3 ( Từ ngày 18/01 đến 23/01) 








04.121-BM/ĐT/HDCV/FE 


3/11 






































Sáng / Tính tổng | Tính tổng | Tính tổng | Tính tổng | Viết bảng | Viết bảng 
Sh-12h | doanh thu | doanh thu | doanh thu | doanh thu | báo cáo |báo cáo 
của từng |của từng |của từng |của từng [doanh thu | doanh thu 
tháng tháng tháng tháng trong năm | trong năm 
trong một | trong một | trong một | trong một | vừa qua vừa qua 
năm vừa |năắm vừa năm vừa |năm vừa 
qua, làm |qua, làm |qua, làm |qua, làm 
quen với |quen với |quen với |quen với 
cách tính |cách tính |cách tính |cách tính 
doanh thu | doanh thu | doanh thu | doanh thu 
của công |của công |của công |của công 
ty ty ty ty 
Chiêu/ | Tính tổng | Tính tổng | Tính tổng | Tính tông |Viết bảng |Báo cáo 
13h - 17h | doanh thu | doanh thu | doanh thu | doanh thu | báo cáo |kết quả 
của từng |của từng |của từng |của từng [doanh thu | doanh thu 
tháng tháng tháng tháng trong năm |của năm 
trong một | trong một | trong một | trong một | vừa qua vừa qua 
năm vừa |năm vừa năm vừa |năm vừa 
qua, làm |qua, làm |qua, làm |qua, làm 
quen với |quen với |quen với |quen với 
cách tính |cách tính |cách tính |cách tính 
doanh thu | doanh thu | doanh thu | doanh thu 
của công |của công |của công |của công 
ty ty ty ty 
D. CÔNG TÁC TUẦN 4 ( Từ ngày 25/1 đến 30/1) 
Sáng / Tìm hiểu | Tìm hiểu |Tìm hiểu |Làm viêc |Làm viêc | Tổng hợp, 
8h-12h |về các |lvề các |về các | nhóm đưa | nhóm đưa | ghi chú lại 
chiến chiến chiến lược | ra các | ra các | các 
lược lược marketing chiến lược | chiến chương 
marketing | marketing | mà công ty | marketing | lược trình 
mà công |mà công | đã áp |khác cho | marketing | marketing 


























04.121-BM/ĐT/HDCV/FE 


4/11 






































ty đã áp|ty đã áp |dụng, chỉ | công ty khác cho | sau khi 
dụng, chỉ | dụng, chỉ | ra các công ty làm việc 
ra các | ra các | chiến lược nhóm 
chiến chiến nào hiệu 
lược nào | lược nào | quả và 
hiệu quả |hiệu quả | không hiệu 
và không | và không | quả 
hiệu quả | hiệu quả 
Chiều/ |Tìm hiểu | Tìm hiểu |Tìm hiểu Làm viêc | Làm viêc | Họp phòng 
13h-17h | về các |về các | về các | nhóm đưa | nhóm đưa | ban, quyết 
chiến chiến chiến lược | ra các | ra các |định chọn 
lược lược marketing chiến lược | chiến ra chiến 
marketing | marketing | mà công ty | marketing | lược lược 
mà công |mà công | đã áp |khác cho | marketing | marketing 
ty đã áp |ty đã áp |dụng, chỉ | công ty khác cho |tốt nhất 
dụng, chỉ | dụng, chỉ |ra các công ty cho công 
ra các |ra các | chiến lược ty 
chiến chiến nào hiệu 
lược nào | lược nào | quả và 
hiệu quả |hiệu quả | không hiệu 
và không | và không | quả 
hiệu quả | hiệu quả 
E. CÔNG TÁC TUẦN 5 ( Từ ngày 1/02 đến 6/02) 
Sáng / Làm quen | Thiết kế | Chạy Sáng tạo |Sáng tạo | Tính tổng 
Sh-12h | với hình ảnh |quảng cáo |nội dung |nội dung |doanh thu 
website cho cho sản|cho trang | cho trang | trong tuần 
của công | website phẩm trên | fanpage, fanpage, 
ty facebook  |đảm bảo |đảm bảo 
đầy đủ nội |đầy đủ 
dung và |nội dung 
thông tin |và thông 


























04.121-BM/ĐT/HDCV/FE 


5/11 



























































sản phẩm |tn sản 
phẩm 
Chiều/ |Thiết kế |Theo dõi | Chạy Sáng tạo |Theo dõi |Báo cáo 
I3h-17h nội dung | và ghi lại | quảng cáo |nội dung | và ghi lại doanh thu 
cho những cho sản|cho trang | những tuần, hiệu 
website hiệu quả |phẩm trên | fanpage, hiệu quả |quả hoạt 
hoạt động [facebook |đảm bảo | hoạt động lđộng của 
của đầy đủ nội | của website và 
website dung và | website fanpage 
thông tin 
sản phẩm 
(Từ ngày 8/02 đến 13/02) 
Nghitết |Nghitết |Nghitết |Nghitết |Nghitết | Nghỉitết 
Nghitết |Nghitết |Nghitết |Nghitết |Nghitết | Nghỉitết 
( Từ ngày 15/02 đến 20/02) 
Nghitết |Nghitết |Nghitết |Nghitết |Nghitết | Nghitết 
Nghitết |Nghitết |Nghitết |Nghitết |Nghitết | Nghitết 
F. CÔNG TÁC TUẦN 6 ( Từ ngày 22/02 đến 27/02) 
Sáng / Chạy Viết bài | Phát tờ rơi | Phát tờ rơi |Phát tờ|Tông kết 
Sh-12h |chương quảng quảng cáo | quảng cáo | rơi quảng |doanh thu 
trình cáo cáo trong tuần 
khuyến chương sau khi 
mãi đầu | trình chạy 
năm khuyến chương 
(rong 2 |mãi trên trình 
tuần) trang khuyến 
fanpage mãi 
Chiều/ | Dán Theo dõi, | Thiết kế | Phát tờ rơi | Theo dõi, Báo cáo 
13h - 17h | banner, sh chú |nội dung | quảng cáo |ghi chú | doanh thu 
phá tờ|mứúc độ |mới cho mức độ 


























04.121-BM/ĐT/HDCV/FE 


6/11 






























































rơi quảng | tương tác | trang tương tác 
cáo của khách | website của khách 
hàng với hàng với 
bài quảng bài quảng 
cáo trên cáo trên 
fanpage fanpage, 
website 
G. CÔNG TÁC TUẦN 7 ( Từ ngày 1/03 đến 6/03) 
Sáng / Tiếp tục |Phát tờ | Chạy Chạy Chạy Tính tổng 
8h-12h |viết bài |rơi quảng |quảng cáo | quảng cáo | quảng doanh thu 
quảng cáo | cáo cho sản | cho sản |cáo cho |trong tuần 
chương phẩm trên | phẩm trên | sản phẩm |và doanh 
trình facebook |facebook | trên thu sau khi 
khuyến facebook |kết thúc 
mãi trên chương 
trang trình 
fanpage khuyến 
mãi 
Chiều / Theo dõi, | Theo dõi, | Phát tờ rơi | Theo dõi, | Theo dõi, |Báo cáo 
I3h-17h |ghí chú |ghíi chú | quảng cáo | ghi chú |ghi chú | doanh thu 
mức độ | mức độ mức độ mức độ 
tương tác | tương tác tương tác | tương tác 
của khách | của khách của khách | của khách 
hàng với |hàng với hàng với |hàng với 
bài quảng | bài quảng bài quảng | bài quảng 
cáo trên |cáo trên cáo trên |cáo trên 
fanpage fanpage fanpage fanpage 
H. CÔNG TÁC TUẦN 8 ( Từ ngày 8/03 đến 13/03) 
Sáng / Họp Viết bài |Theo dõi | Chạy Theo dõi | Tính tổng 
Sh-I2h | phòng quảng mức độ |quảng cáo mức độ |doanh thu 
ban, tìm|cáo về |tương tác | cho sản | tương tác | trong tuần 


























04.121-BM/ĐT/HDCV/FE 


7/11 






































các chương của khách |phâm trên | của khách 
chương trình hàng, mức | facebook | hàng, 
trình khuyến dộ quan mức độ 
khuyến mãi mới |tâm đến quan tâm 
mãi mới | trên chương đến 
fanpage, | trình chương 
dán khuyến trình 
banner mãi mới khuyến 
của khách mãi mới 
hàng của khách 
hàng 
Chiêu / Lựa chọn | Theo dõi | Chạy Theo dõi, | Đánh giá |Báo cáo 
13h - 17h | chương mức độ |quảng cáo | ghi chú |mức độ | doanh thu 
trình tương tác |cho sản | mức độ |hài lòng 
khuyến của khách | phẩm trên |tương tác | của khách 
mãi mới | hàng, facebook |của khách |hàng đối 
và áp |mức dộ hàng với |với các 
dụng quan tâm bài quảng | chương 
đến cáo trên | trình 
chương fanpage khuyến 
trình mãi 
khuyến 
mãi mới 
của khách 
hàng 
L CÔNG TÁC TUẦN 9 ( Từ ngày 15/03 đến 20/03) 
Sáng / Họp Tiên hành | Tiến hành | Tiến hành | Tiến hành | Tính tổng 
Sh-12h | phòng khảo sát |khảo sát, | khảo sát khảo sát [doanh thu 
ban, lập chạy trong tuần 
bảng khảo quảng cáo 
sát về cho sản 


























04.121-BM/ĐT/HDCV/FE 


8/11 























mức độ phẩm trên 
hài lòng trang 
của khách fanpage 
hàng về 
chất 
lượng sản 
phẩm và 
thái độ 
phục vụ 
của công 
ty ( 2 
tuần) 
Chiều/ | Chốt bảng | Tiên hành | Tiên hành | Tiến hành | Tiến hành Báo cáo 
I3h-17h |khảosát | khảo sát | khảo sát khảo sát khảo sát | doanh thu 
K. CÔNG TÁC TUẦN I0 ( Từ ngày 22/03 đến 27/03) 
Sáng / Tiến hành | Tiến hành | Tiến hành | Tiến hành | Tiến hành | Tính tổng 
Sh-lI2h |khảo sát, | khảo sát | khảo sát khảo sát khảo sát [doanh thu 
chạy trong tuần, 
quảng cáo thu thập 
cho sản kết quả 
phẩm trên khảo sát 
trang 
fanpage 
Chiều/ | Tiến hành | Tiến hành | Tiến hành | Tiến hành | Tiến hành |Báo cáo 
I3h-17h |khảosát |khảosát |khảo sát, | khảo sát khảo sát | doanh thu, 
chạy báo cáo 
quảng cáo kết quả 
cho sản khảo sát 
phẩm trên Nhận kết 
trang quả thực 
fanpage tập 























04.121-BM/ĐT/HDCV/FE 


9/11 





2.4. Trình bày những kết quả đạt được trong thời gian thực tập 

- Những nội dung kiến thức lý thuyết đã được củng cố: Bồ sung và học hỏi thêm 
được nhiều kiến thức về marketing và năm bắt tâm lí khách hàng, học được kĩ năng 
làm việc nhóm tốt với đồng nghiệp. 

- Những kỹ năng thực hành đã học hỏi được sau khi thực tập tại công ty: đúng 
giờ, luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất và trong thời gian sớm nhất hoặc 
đúng thời hạn được giao. Kĩ năng sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerpoInt được 
cải thiện rõ. Kĩ năng thuyết trình trước đám đông tốt hơn. 

- Những kinh nghiệm thực tiễn đã tích luỹ được: cách quản lí, tạo nội dung quảng 
cáo cho trang fanpage, tạo bảng khảo sát tốt... 

- Kết quả công việc đã đóng góp cho cơ quan nơi thực tập: đề xuất chương trình 
marketing thu hút nhiều khách hàng cho công ty. 

2.5. Những điều chưa thực hiện được 

- Vẫn chưa học dược nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp cũ trong công ty do thời 
gian thực tập có giới hạn. 

- Chưa sáng tạo được nhiều nội dung cho fanpage. 

- Thời gian hoàn thành công việc được giao mặc dù đúng thời hạn nhưng vẫn còn 
khá lâu so với các đồng nghiệp. 

- Còn nhiêu lỗi nhỏ khi viết bảng khảo sát khách hàng, vẫn cần đến sự hỗ trợ của 
các đồng nghiệp khác. 

2.6. Các vẫn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển 
- Hoàn thiện nội dung cho trang fanpage một cách tốt nhất. 
- Có các chiến lược marketing mới sáng tạo hơn, giúp thu hút khách hàng tốt hơn 


- Các bảng báo cáo, thuyết trình cần tốt hơn, hoàn chỉnh hơn. 


2.7. Nhận xét chung, những thuận lợi, khó khăn trong suốt quá trình thực tập 

- Thuận lợi: 

Được nhiều anh chị giúp đỡ, chỉ dạy tận tình và hỗ trợ để bản thân được hoàn 
thành công việc một cách tốt nhất. 


Thực tập trong môi trường tối. 





04.121-BM/ĐT/HDCV/FE In 


- Khó khăn: 
Vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường mới. 


Có nhiều áp lực khi thực tập tại công ty. 


HI. ĐÈ XUẤT —- KIÊN NGHỊ VỚI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 
Khuyến khích sinh viên đưa ra các ý kiến trong quá trình thực hiện công việc 
nhằm nâng cao hiệu quả công việc (cá nhân hoặc đơn vị) 





04.121-BM/ĐT/HDCV/FE Xử 


